Chánh Niệm "Long Lừng 


loảnh Khắc 


Sayadaw D Tejaniya 


Tỳ kheo Pannissara (sư Thư) 
chuyển địch tại Hà Tiên - Năm 2011 





Chánh Niệm Trong Từng 
Khoảnh Khác 


hi nói về thiên mọi người thường thấy một thiền sinh ngồi 

với đôi mắt nhắm lại. Chỉ có ngôi thiền không có nghĩa 
là thiền sinh đó đang hành thiền, mà đơn giản là anh ta có thê 
đang ngồi rất yên lặng và miên man trong suy nghĩ. 


Vậy chúng ta hành thiền khi nào? liệu chúng ta chỉ hành thiên 
khi có mặt ở thiền đường thôi sao? Chúng ta cần hành thiền ở 
mọi nơi, từ khi thức dậy cho tới khi đi ngủ. Liệu chúng ta có 
thê hành thiên trong nhà tắm hay không? Điều đó có nghĩa là 
không chỉ ngồi và mơ ngủ khi đi vệ sinh! Nhớ là luôn hay biết 
mọi lúc khi chúng ta ở thiền đường, trong khi đi thiền hành, 
khi đánh răng, khi rửa mặt, khi tăm, khi làm vệ sinh, khi đọc, 
khi nói chuyện, khi treo quần áo hay các hoạt động thường 
ngày khác. 


Do chúng ta phải thực hành liên tục suốt cả ngày nên không cần 
thiết phải tiêu tốn quá nhiều năng lượng trong cùng một lúc. 


Tuy nhiên, tâm cần phải hay: biết, tỉnh thức, thư giãn, và quân 
bình, vì các phẩm chất này sẽ giúp trí tuệ sinh khởi. 


Pháp bảo chỉ có khi chúng ta biết cách hành thiên, có thể áp 
dụng và duy trì việc hành thiên. 





2 | Chánh Niệm Trong Từng Khoảnh Khắc 


Bắt kỳ đối tượng nào! 


Theo dõi thân chúng ta bây giờ, quan sát hay biết được gì khi 
không tập trung vào một điêm cụ thê ở mũi hay lÙ bụng? hãy 
hay biết khi ngôi, đứng, đi, cảm nhận cái nóng, cái nghe... 
liệu chúng ta thấy chỉ khi nhìn hay không? Chúng ta cũng có 
thể thấy mà không cần nhìn chăm chú? Còn có cả tiếng đồng 
hồ, tiếng chim trong thiền đường, chúng ta có thể nghe những 
tiếng này mà không cần phải lắng nghe. Hay biết các đối tượng 
này có quá khó hay không? Liệu có mất nhiều năng lượng đê 
quan sát hay không? Chúng ta cần phải hay biết theo cách như 
thế này trong suốt cả ngày. 


Đừng cho rằng một đối tượng này tốt hơn một đối tượng khác, 
bởi vì các đối tượng đều bình đẳng. 


Đối tượng chỉ là đối tượng, chúng sinh khởi theo bản chất 
của chúng. Như vậy, chúng ta có thể bắt đầu với bất kỳ đối 








Bảo Trợ Ấn Tổng: Tâm Chánh Đạt (714-448-8995) | Trình Bài: Tina Do e NowFoeus.eom | 3 


tượng nảo. Hãy bắt đầu với một trong sáu đối tượng thích hợp 
với chúng ta. Nhưng cho dù bắt đầu với bất cứ đối tượng nào 
chúng ta phải luôn có sự hay biết cùng với trí tuệ, đó là điều 
quan trọng. 


Hãy kiểm tra tâm thiền 


khi chúng ta đeo một cặp kính hồng, mọi vật sẽ trở thành mầu 
hông, với một cặp kính xanh, mọi vật sẽ thành xanh. Quan sát 
các đối tượng cùng với tham hay sân cũng như đeo các cặp 
kính mầu này. Khi tâm quan sát có tham thì đối tượng sẽ là đôi 
tượng của tâm tham. Khi tâm quan sát có sân thì đối tượng sẽ 
là đôi tượng của tâm sân. Lúc đó tâm không thể quan sát đối 
tượng như là một đối tượng của Pháp nữa. 


Rất khó để thấy được tâm tham hay sân khi chúng ta chủ ỳ 
quan sát các đôi tượng tham, sân này, mà không thấy điều gì 
xảy ra trong tâm quan sát. Liệu có tham hay không? Liệu có 
sân hay không? Vân đê không phải là điêu gì đang xảy ra với 








4 | Chánh Niệm Trong Từng Khoảnh Khắc 


đối tượng mả trạng thái tâm quan sát chúng như thế nào mới là 
quan trọng. 


Chỉ khi tâm quan sát không có tham, sân hay si thì đối tượng 
mới trở thành đối tượng của Pháp. 


Quan sát một cách tự nhiên 


Khi nào tâm cảm thấy căng thắng? căng thăng xuất hiện khi 
tâm muốn một cái gì đó mà không phải là quan sát cái đang xảy 
ra và khi tâm chối bỏ cái đang xảy ra. Phiền não không muốn 
quan sát các sự việc theo đúng bản chất của chúng; chúng luôn 
muốn một điều gì đó, muốn có kết quả, hay muôn kiểm soát cái 
đang xảy ra và nhự vậy chúng nỗ lực tập trung, cô gắng tạo ra 
hay phản kháng để có được cái chúng muôn. Thay VÌ Các điều 
đó chúng ta chỉ cần chờ đợi và quan sát. Liệu có cần phải tập 
trung quan sát nễu cứ đề cho bất kỳ điều gì Xảy ra một cách tự 
nhiên? Nếu không muốn tìm kiếm một kêt quả đặc biệt hay cụ 
thể nào đó thì chúng ta không cần phải sử dụng quá nhiều năng 
lượng như thế. Chúng ta chỉ cần sử dụng trí tuệ và sự thích thú 
trong quan sát: 


se - Điêu gì đang xảy ra? 


° - Nó chỉ phối như thế nào? 


Nếu muốn quan sát sự việc xảy ra theo cách tự nhiên thì chúng 
ta cũng phải quan sát một cách tự nhiên. Đó là lý do tại sao tôi 
nói không được kiểm soát hay cưỡng chế bất kỳ điều gì. Hãy 
quan sát tâm và hay biết chúng càng nhiều càng tốt một cách 
liên tục trong suôt cả ngày. 


Ngồi thiền 


Chúng ta có thể quan sát cái gì? Chúng ta có thể quan sát bất 
cứ đối tượng nảo sinh khởi. Nêu hướng tâm đến hơi thở chúng 
ta sẽ quan sát được hơi thở. Nếu hướng tâm tới tay chúng ta 





Bảo Trợ Ấn Tổng: Tâm Chánh Đạt (714-445-8995) | Trình Bài: Tìna Do @ NowFoecus.com | 3 


cũng quan sát được tay. Liệu có thể buộc tâm quay trở lại hơi 
thở khi đang hướng tâm tới tay hay không? Không thê được. 
Sẽ rất mệt mỏi khi cô đưa tâm trở lại hơi thở khi nó đang chú 
ý tới đối tượng khác. Đâu là sự khác biệt giữa hơi thở và tay? 
Không có gì khác biệt cả! 


Điều gì xảy ra khi tâm hướng tới tiếng ồn? (các (hiền sinh hay 
trả lời là ghỉ nhận tiêng ôn). Tiêng ôn có làm phiên chúng ta 
hay không? Chúng không làm phiền nêu chúng ta COI tiếng ồn 
cũng là hiện tượng tự nhiên. Chúng ta chỉ cân ghi nhận có cái 
nghe nếu cái nghe đang xảy ra. 


Khi mới bắt đầu hành thiền chúng ta sẽ thấy tâm lo lắng, buôn 
ngủ hay phóng tâm, những cái đó không thành vấn đè. 


Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thực hiện các công việc 
trong ‹ đó chủ yêu sử dụng các năng lượng phiền não, trong khi 
yêu câu chúng ta phải thực hành không có tham hay sân. Lúc 
ban đầu tâm sẽ mất đi sức mạnh và trở nên yêu ớt. Qua một 
vài ngày thực hành khi phát triển được chánh niệm và sự ổn 
định của tâm, nó sẽ trở nên tỉnh thức. Điều gì sẽ xảy ra khi tâm 
có tỉnh thức? chúng ta sẽ nhận thấy có rất là nhiều suy nghĩ! 
Nhưng đừng lo lắng, điều đó là tự nhiên không có vấn đề gì cả. 


Suy nghĩ sẽ dường như là vẫn đề nêu chúng ta cho rằng chúng 
đang phân tán sự thực hành của mình và muôn ngừng chúng lại. 


Nhưng liệu suy nghĩ không phải là tâm sao? Nếu thực sự muốn 
học hỏi về tâm thì những suy nghĩ này đang chỉ dẫn cho chúng 
ta. Liệu chúng ta có quan, sát được nó không? Tại sao lại nôi 
sân với suy nghĩ? (một số thiên sinh trả lời: cảm thọ và cảm 
xúc xuất hiện là do có các suy nghĩ này) nếu vậy chúng ta sẽ 
quan sát các cảm thọ sau đây: 


Chúng cũng là điều phiền toái chăng? (Thiên sinh trả lời: Chúng 
chỉ là đối tượng - Đúng vậy!) 





6 | Chánh Niệm Trong Từng Khoảnh Khắc 


Nếu ghi nhận các cảm thọ này cũng là đối tượng có nghĩa là 
đang hành thiên minh sát. 


Đừng đặt ra vẫn đề thời gian trong khi ngôi thiền. Nếu bắt buộc 
phải ngôi trong một thời gian nhât định nào đó, chúng ta có thê 
trở nên lo lắng nếu không thực hiện được điều này (1ì một lý do 
nào đỏ). Sự lo lắng này sẽ làm tâm bắt an và phá vỡ sức định. 
Vì vậy đừng đặt ra thời gian cụ thể nào cả. Hay biết cái đang 
Xây ra trong khoảnh khắc hiện tại là đủ TÔI. Nếu cảm thấy khó 
ngôi chúng ta có thể đứng dậy và đi thiền hành, nhưng phải 
luôn duy trì sự hay biết những gì đang xảy ra trong tâm vả thân. 


Thiền hành 


Thiền hành cũng giống như khi ngồi thiền, khi đó chúng ta chỉ 
hay biết bất kỳ cái gì đang sinh khởi hay xảy ra. Cứ để thân 
chuyền động một cách dễ dàng, tự nhiên. Hãy đi bình thường 
và tự nhiên. ĐI với nhịp độ tự nhiên. Đừng đi quá chậm. 








Bảo Trợ Ấn Tổng: Tâm Chánh Đạt (714-445-8995) | Trình Bài: Tìna Do @ NowFoecus.com | 7 


Đừng buộc mình phải quan sát các đối tượng liên quan tới thân 
khi đang đi. Chúng. ta sẽ bị căng thắng khi phải hướng tâm tới 
chân trong cả giờ đồng hồ khi đi thiền hành. Hãy hay biết toàn 
thân. Nếu nhận thây đồ mồ hôi, hãy hay biết điều đó. Nếu nhận 
thấy chuyền động của tay hãy hay biết điều đó, tay chúng ta có 
năm lại không hay chúng đang đung đưa. Chúng ta phải hay 
biết tất cả các hoạt động đó. 


Chúng ta cũng phải hay biết khi nhìn, nghe, suy nghĩ, ngửi, xúc 
chạm hay cảm nhận trong lúc đi. 


- - Tâm hay biết cái gì? 
» - Trạng thái tâm ra sao? 
‹ - Điều gì đang xảy ra trong tâm? 


se - Tâm có bình an không? 


Sẽ rất tốt nếu hay biết được tác ý dừng hay di chuyên và tốt hơn 
nữa nêu nhận ra được tại sao chúng ta tiêp tục ổi. 


Thiền khi ăn 


Kiêm tra xem cái nào mạnh hơn: ý muôn ăn hay ý muôn 
thực hành? 


Tâm tham sẽ có mặt ngay khi bữa ăn bắt đâu. Hãy ưu tiên quan 
sát tâm trước, sự háo hức ăn lúc này rât mạnh. 


Cảm thọ rõ rệt đi liền với ý muốn ăn này. Khi sự háo hức mạnh 
thì sự hay biết rất yêu hay không có mặt. Trạng thái tâm khi ăn 
thế nào, có được thư giãn không? Thường xuyên kiểm tra để 
chắc chắn rằng chúng ta không ăn cùng với sự háo hức. Ham 
muốn rõ rệt thì tâm sẽ cảm thấy hơi căng. Tâm sẽ có nhiều 
cách khác nhau đề lựa chọn lây đồ ăn. Chúng ta ăn ra làm sao? 
Chúng ra gắp gì tiếp sau khi vừa đưa một miếng vào miệng? 
Tâm ta đã chuân bị cho miếng kế tiếp rồi. Trừ khi chúng ta hay 





8 | Chánh Niệm Trong Từng Khoảnh Khắc 


biết tâm đang làm gì, còn không sẽ tiếp tục theo dòng suy nghĩ 
và lên kế hoạch do sự háo hức thúc đây. 


Đừng quá tập trung vào thức ăn mà hãy liên tục quan sát tâm 
khi đang ăn. Cố găng nhận biết tâm hoạt động như thế nào khi 
đang ăn càng nhiều cảng tốt. 


» . Chúng ta ăn với trạng thái tầm gì? 
5 - Tâm cảm nhận ra sao? 


» - Có được thoải mãi không? 


Khi tâm thư giãn chúng ta có thể quan sát sự chuyển động của 
thân. Ví dụ, chúng ta có thể quan sát cách mình câm đũa ra 
sao? Sự xúc chạm, mở miệng, nhai hay căn đồ ăn thành từng 
miếng nhỏ. Chúng ta cũng biết được nhiều vị khác nhau như 
mặn hay cay. Chúng ta có thể biết bất kỳ hay tất cả các đối 
tượng này. Liệu chúng ta có quan sát được món mình thích hay 
món mình không thích ăn hay không? Liệu cái đói có giống sự 
muốn ăn không? Cái đói xảy ra trong thân, còn sự muôn ăn xảy 
ra trong tâm và là hoạt động của suy nghi. 


Đôi khi giữa ý muôn ăn và cảm xúc đói có sự liên hệ với nhau. 
Chúng ta chỉ cần quan sát tất cả các sự việc này và mọi thứ 
đang xảy ra theo bản chất của nó. 


Hoạt động hàng ngày 


Thiền không chỉ là ngồi. Chúng ta đứng dậy sau khi ngồi thiền 
để làm các hoạt động khác ra sao? Hãy đứng dậy và làm trong 
chánh niệm. Khi chuyển tiếp từ ngôi thiền sang các hoạt động 
khác, hãy luôn chánh niệm. Chánh niệm cân phải được duy trì 
liên tục trong cả ngày khi ngôi, khi đi, khi ăn hay làm các hoạt 
động khác. Làm như vậy các bất thiện tâm sẽ khó xen vào. 


Chúng ta có hay biết tâm đang làm gì khi đi lên hay xuống cầu 
thang, khi tra chìa khóa mở cửa, khi mở hoặc đóng cửa. Khi 





Bảo Trợ Ấn Tổng: Tâm Chánh Đạt (714-445-8995) | Trình Bài: Tìna Do @ NowFoecus.eom | ọ 


bước vào phòng đầu hay chân vào trước? Chúng ta cần phải 
quan sát bản thân trong các hoạt động thường ngày như thế 
này. Chúng ta làm gì khi trở về phòng riêng của mình? Liệu khi 
vừa vào phòng chúng ra có tháo khăn và quăng nó lên giường 
hay không? Hãy tiêp tục hay biết khi chúng ta ở trong phòng 
của mình. Chúng ta có thê học hỏi từ bất kỳ cái gì đang xảy ra. 
Mỗi khoảnh khắc đều là khoảnh khắc thích hợp đề hành thiên. 


Hãy quan sát tất cả các hoạt động thường ngày như rửa mặt, 
đánh răng, chải đầu, thay quần áo. Cô gắng hay biết tất cả các 
hoạt động này cho dù là nhỏ nhất. 


Lúc ban đầu có thể quan sát các hoạt động nổi trội trong thân, 
nhưng điêu quan trọng là phải luôn kiêm tra tâm, vì trạng thái 
tâm thiên thì quan trọng hơn những ØÌ xảy ra trong thân. Hãy 
có sự thích thú quan sát bất kỳ cái gì đang xảy ra và bất kỳ cái 
gì chúng ta đang làm, vì chúng ta muốn biết mọi thứ liên quan 
tới tâm và thân hoạt động ra làm sao. 


Đông thời cũng phải hay biết khi đi ngủ và khi chìm vảo giấc 
ngủ. Khi thức dậy cũng phải biết tới cảm giác ngái ngủ hoặc 
muốn ngủ thêm. Đó cũng là hành thiên. 


‹ - Chúng ta hay biết cái gì khi vừa thức dậy? 

‹ _ Thân nằm ngửa hay nằm sấp? 

‹ - Điều gì xảy ra trong thân? 

‹ - Điều gì xảy ra trong tâm? 

Chúng ta đang sử dụng sự thông minh, trí tuệ của mình và liên 
tục làm cho chúng sắc bén do có sự thích thú trong khi thực 


hành, trong việc chúng ta đang làm và bằng cách đặt ra các câu 
hỏi như: 


se - Đó là cái gì? 
se - Điêu gì đang xảy ra? 


°® - Tại sao nó xảy ra? 





10 | Chánh Niệm Trong Từng Khoảnh Khắc 


Khi suy nghĩ về việc hành thiền và cách thức thực hành tức là 
chúng ta đang tạo ra các tư duy thiện, như vậy các tư duy bất 
thiện khó sinh khởi. Hành thiên là làm sắc bén chánh niệm, 
phát triển sự ổn định của tâm và trí tuệ. Có một số câu hỏi cần 
suy xét như sau: 


s - Tôi đang làm gì? 

‹ -_ Tôi đang hành thiền ra sao? 

s - Tôi thực hành có đúng cách hay không? 

‹ _ Tôi tiếp tục việc thực hành ra sao? 

Trong giai đoạn đầu chúng ta có thể cảm thấy hơi mệt khi học 


cách thực hành cho thành thục. Nhưng khi đã biết thực hành 
cùng với thái độ chân chánh cả tâm và thân sẽ cảm thấy bình an. 








Bảo Trợ Ấn Tổng: Tâm Chánh Đạt (714-448-8995) | Trình Bài: Tina Do e NowFoeus.com | 1 


Cái đau 


Tham có mặt nếu chúng ta tự động điều chỉnh tư thế để làm 
giảm sự khó chịu hay nói cách khác nhất quyết không chuyên 
động băng bất kỳ giá nào thì sân đang hoạt động. Dĩ nhiên 
không ai thích cái đau, cái ngứa, cái tê. Sân tự nhiên sinh khởi 
khi chúng ta quan sát cái đau này. Chúng ta có thể nhận ra các 
phản ứng này và tránh rơi vào các thái cực: điều chỉnh tư thế 
ngay lập tức hay không thay đôi tư thế bằng bắt kỳ giá nảo. 


Liệu có phải là việc hành thiên nêu luôn hay biết cái đau này 
cùng với sân? Ví dụ, điều gi xảy ra khi chúng ta đang nổi sân 
với một ai đó và tâm lây hình ảnh người đó làm đối tượng? 
tương tự như vậy cái đau sẽ tăng lên khi tâm quan sát nó cùng 
với sân. Khi có cái đau tâm sẽ bị hút vào cái đau này và chú tâm 
tới nó. Điều này xảy ra không phải là một kinh nghiệm thích 
thú mà là một kinh nghiệm khó chịu. 


Chúng ta sẽ làm gì trong trường hợp này? Khi cái đau trở nên 
TÕ rỆt đừng quan sát vào cái đau VỘI. Đừng quan sát trực tiếp 
vào cái đau khi có sự kháng cự. Hãy kiểm tra trạng thái tâm 
trước. Chúng ta quan sát cái đau này ra sao? Tâm đang nghĩ về 
cái đau này như thế nào? Có nhiều suy nghĩ liên quan tới cái 
đau này. Tâm cảm thấy bị co lại và căng thắng khi có cái đau 
này. Chúng ta khó sông với sự khó chịu này. Cô gắng quan sát 
cảm giác trong thân và các cảm thọ của tâm liên quan tới cảm 
giác này, chúng xảy ra đồng thời. 


Ngay khi chúng ta chuyền đối tượng chú ý từ cái đau sang tâm 
chúng ta đã có thái độ buông bỏ. 


Thái độ của tâm ở đây có thê là: “hãy để cho cải đau tự diễn ra 
một lát, tôi chỉ quan sát tới mức tôi đa có thể và sẽ thay đổi tr 
thế khi không thể quan sát được nữa ”. 


Như vậy khi có đau thì hãy quan sát tâm lúc này có đôi chút 
khó chịu và rất khó để có thể chịu đựng cái đau này. Sân sẽ 
phóng đại tình huống và làm cho cái đau trở nên tê cứng. Thực 





12 | Chánh Niệm Trong Từng Khoảnh Khắc 


tê thì nó không đau tới mức như vậy. Nêu sân không có mặt thì 
chỉ có các cảm giác vi tế mà thôi, cái đau sẽ không còn. Thậm 
chí khái niệm về “cái đau ” lúc ban đầu cũng biến mắt. 


Nói tóm lại, có sự hiểu biết sẽ hỗ trợ nhất định khi chúng ta 
chưa thê xử lý được tình huống. Cố gắng chạy, trốn khỏi cái đau 
khi nó mới xuất hiện chứng tỏ không có yêu tố của trí tuệ. Tâm 
tham chỉ được thỏa mãn khi tư thế thay đối, còn tâm sân không 
thỏa mãn nếu thay đổi tư thế. Chỉ có trí tuệ mới nhận ra sự việc 
theo đúng bản chất của chúng. 


Như vậy chúng ta có thê quan sát cho tới khi không chịu được 
cái đau nữa thì sẽ thư giãn đôi chút và thay đổi tư thế. Khi thay 
đổi tư thế cũng phải làm trong chánh niệm vì đó cũng là một 
phần của việc hành thiền. Đức Phật không bao giờ chỉ dạy là 
không được thay đôi tư thế trong khi thiên. Nếu cần thấy thay 
đối thì nên thay đối. Nếu không cần thay đổi thi đừng thay đối. 
Sẽ không có trí tuệ nều cưỡng ép bản thân chịu đựng cái đau 
khi nó trở nên quá căng thắng. Từng chút một tăng thời lượng 
ngồi thiền và chúng ta sẽ thấy mình có thê ngồi được lâu hơn. 
Một khi tâm đã trong sáng và an định (có thái độ chân chánh) 
chúng ta có thê quan sát bất kỳ cái gì mình muốn. Với tâm thư 
giãn quân bình này, khi quan sát lại cái đau trước đó chúng ta 
sẽ không còn cảm thấy đau nữa. Khi tâm bắt đầu hiểu được 
điều này thì sự chấp nhận sẽ diễn ra một cách tự nhiên. 


Cảm thọ 


Chừng nào có tâm thì có cảm thọ và có 3 loại cảm thọ: thọ lạc, 
thọ khổ, thọ xả (/họ không khổ không lạc). Còn có thân là còn 
có đau, có bệnh. 


Điều gì quan trọng hơn: cảm thọ biến mất hay là học hỏi từ 
cảm thọ? 


Vậy vượt qua cảm thọ nghĩa là gì? Vượt qua cảm thọ khi tâm 
không có phản ứng cùng với tham hay sân, mà nó vân duy trì 





Bảo Trợ Ấn Tổng: Tâm Chánh Đạt (714-445-8995) | Trình Bài: Tỉna Do @ NowFocus.com | 13 


được sự hay biết cùng với trí tuệ. Tức là không có cảm thọ 
thích hay không thích đối với hiện tượng đang xảy ra trong 
thân. Tâm ở trạng thái xả và có trí tuệ đi cùng. Đó là ý nghĩa 
của việc vượt qua cảm thọ. 


Thậm chí ngay cả khi cho răng chúng ta đang học hỏi từ đối 
tượng thì cũng luôn có sự đối kháng đối với đối tượng khó 
chịu và mong muốn nó biến mắt. Chúng ta luôn muôn cái tiêu 
cực biến đi và cố gắng chấm dứt nó. Khi cái tích cực sinh khởi 
thì chúng ta lại muôn nó kéo dài hơn. Liệu đó có phải là Pháp 
hay không? 


Công việc của chúng ta là ghi nhận cảm thọ chỉ là cảm thọ. 
Cảm thọ này không phải là một con người hay là một thực thê 
và nó cũng không có bất kỳ điều gì để làm với “chúng ta”. 


\ỳ xu 
\ 








14 | Chánh Niệm Trong Từng Khoảnh Khắc 


Chúng ta cần phải thực hành để sự hiểu biết và trí tuệ như thế 
này sinh khởi. Khi nhận ra rằng không có một cá nhân nảo cả 
thì chúng ra sẽ không còn thấy vấn đề gì nữa. 


Vấn đề chỉ nảy sinh khi chúng ta coi cảm thọ là “của mình ”. 
Vì vậy hãy nhận ra thái độ tiêm ân này khi cảm thọ sinh khởi. 
Chúng ta thực hành vì muốn có sự hiểu biết. 


Cơn sân chỉ là cơn sân, nó cũng là một hiện 
tượng tự nhiên 


Ngài trưởng lão Shwe Oo Min thường hỏi: “cơn sân lớn chừng 
nào bằng năm tay hay bằng quả bóng? ” liệu cơn sân của người 
Trung Hoa có mạnh hơn cơn sân của người Ấn không? Không 
có cơn sân nào mạnh hơn cả, vì chúng đều giống nhau, cơn sân 
chỉ là cơn sân. 


Chúng ta thường nói cơn sân của người khác là “họ sản ” và 
cơn sân của mình là “ôi sản ”. Đó là thái độ sai. Hành thiền để 
hiểu về bản chất thật sự của các phiền não này, chúng ta không 
thê học hỏi được khi coi các phiên não này là của mình. 


Sân và tham có bản chất riêng của chúng, sân thì thô tháo và có 
bản chất phá hủy. Mặt khác, tham có bản chất dính mắc và năm 
giữ, cái tham thì không muốn buông bỏ. 


Bản chất của tâm là phải có cả kinh nghiệm tốt và kinh nghiệm 
xâu trong lúc hành thiền. Khi có thái độ và ý tưởng sai lâm thì 
tham hay sân sinh khởi, khi có thái độ chân chánh trí tuệ sinh 
khởi. Các khó khăn chúng ta gặp phải là do không có thông tin 
đúng đăn trong việc quan sát và không có sự hiểu biết về bản 
chất của tâm. Thật khó khăn để thực hành mà không có sự hiểu 
biết thâu đáo về cách thực hành. Khi có sự hiểu biết thực sự 
mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp. 





Bảo Trợ Ấn Tổng: Tâm Chánh Đạt (714-445-8995) | Trình Bài: Tĩna Do @ NowFocus.com | 15 


Có gắng bèn bỉ 


Muốn có được chánh niệm tự nhiên, thì cần phải có sự cố gắng 
bên bỉ trong từng khoảnh khắc. 


Chúng ta không làm được điều này là do sự cố gắng miễn 
cưỡng, nó làm tiêu tốn nhiều năng lượng cùng một lúc và chỉ 
giãn ra khi chúng. ta trở nên mệt mỏi. Khi năng lượng phục hồi 
chúng ta sẽ trở nên tỉnh táo và bắt đầu hay biết trở lại. Không 
thể phát triển được chánh niệm một cách liên tục nếu cứ làm 
theo cách ngẫu nhiên nảy. 


Hãy phát triển chánh niệm một cách liên tục. Khi có chánh 
niệm một cách liên tục, tâm có thể liên tục quan sát toàn bộ tiễn 
trình để thấy cái gì tới trước đó, cái gì xảy ra sau đó mà không 
cần phải ép buộc, tâm sẽ nhận ra được môi quan hệ giữa nhân 
và quả. 


Chỉ còn công việc là hay biệt cái đang xảy ra và cái xảy ra tiêp 
theo. Chỉ có công việc duy nhât này mà thôi, không có công 
việc nào khác nữa. 


Với sự cố gắng bên bỉ chúng ta sẽ phát triển được khả năng 
chịu đựng và sự tin tưởng vào bản thân. Hãy thử làm xem sao 
nếu quí vị chưa tin điều này. Chúng ta sẽ thây hạnh phúc khi 
có thể hiểu về bản thân mình. Hạnh phúc này xuất phát từ đâu? 
Hạnh phúc này là do có sự hiểu biết. 


Chánh niệm có đà 


Khi chánh niệm và sức định yếu thì phiền não rất mạnh trong 
tâm, chúng ta không thể quan sát được thực tại cho dù cô gắng 
bao nhiêu đi chăng nữa. Không có chánh niệm một cách liên 
tục thì tâm quan sát một sự việc nó bỏ lỡ và nó quan sát lại một 
lần nữa. Liệu chúng ta có thể hiểu toàn bộ nội dung nếu chúng 
ta bỏ lỡ một số cảnh trong một cuốn phim? Sự không liên tục 





16 | Chánh Niệm Trong Từng Khoảnh Khắc 


này sẽ là khó khăn để nắm bắt toàn bộ bức tranh và trí tuệ 
không có cơ hội phát triển. Đó là lý do vì sao tôi nhắn mạnh là 
phải duy trì chánh niệm một cách liên tục. 


Chúng ta chỉ cô gắng hay biết một cách liên tục để tạo đà cho 
chánh niệm. Khi chánh niệm có sức mạnh, tâm sẽ hay biết 
được nhiêu đối tượng và chánh niệm sẽ tạo được đà cho chính 
nó. Chúng ta không làm công việc hay biết càng nhiều càng tốt. 


Giá trị của chánh niệm 


Khi mới hành thiền chánh niệm, định và tuệ chưa có, chúng chỉ 
có mặt sau một thời gian thực tập. Hãy đánh giá Cao VỀ sự có 
mặt về các phẩm chất thiện tâm này. Giá trị của chánh niệm là 
gì? Chánh niệm loại bỏ cái gì? Chánh niệm loại bỏ và thay thế 
sự thất niệm. 


Chúng ta muốn ghi nhận phiền não sinh khởi như là một hiện 
tượng tự nhiên. Cái thiện sinh khởi cũng là Pháp mà bất thiện 
sinh khởi cũng là Pháp. 


Chúng ta thực hành là để có thái độ chân chánh, hiểu về bản 
chất của các hiện tượng tự nhiên (áp) và để tận diệt các 
phiền não. 








Bảo Trợ Ấn Tống: Tâm Chánh Đạt (714-448-8995) | Trình Bài: Tina Do e NowFoecus.com | 17 


Thế Nào Là Thái Độ Đúng 


Khi Hành Thiền? 


Khi hành thiền: 

Không quá chú tâm. 

Không kiểm soát hay á áp chế tâm. 

Đừng có tạo điều 8Ì. 

Đừng cưỡng ép, kiềm chế hay ngăn ngừa kinh nghiệm 
đang xảy ra. 


2. Tại sao phải quá chú tâm khi hành thiền? 
Có phải do mong muốn điều gì xảy ra? 
Hay muốn châm dứt điều gì đang xảy ra? 
Thường thì chúng ta mắc phải những lỗi nảy. 


3. Không có gắng tạo ra bất kỳ điều gì, mà cũng không 
loại bỏ bất kỳ điều gì đang xảy Ta. 
Luôn hay biêt những gì sinh khởi, chấm dứt hay đang 
Xảy ra. 


4. Hiện giờ tâm đang ở đâu? Đang quan sát bên trong tâm 
và thân của minh hay đang quan sát bên ngoài. 


5. _ Chỉ khi nào tâm quan sát không có tham, sân hoặc lo âu, 
sợ sệt thì tâm thiên mới khởi sinh. 





18 | Thế Nào Là Thái Độ Đúng Khi Hành Thiên? 


Có tạo ra điều gì mới là tham. 

Có loại bỏ những gì đang xảy ra là sân. 

Không hay biết điêu gì đang xảy ra hay đã chấm dứt 
là sĩ. 


Đừng kỳ vọng. 

Đừng mong muốn. 

Đừng lo lắng, băn khoăn. 

Vì tâm mong cầu, ham muốn hay lo lắng thì pháp hành 
sẽ DỊ trở ngại. 


Luôn kiểm tra lại thái độ trong khi hành thiên. 


Việc hành thiền là chấp nhận, thư giãn và quan sát bất 
kỳ điều gì xảy ra cho dù là tốt hay xấu. 








Bảo Trợ Ấn Tống: Tâm Chánh Đạt (714-448-8995) | Trình Bài: Tina Do e NowFoecus.com | 79 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


Sẽ là không công bằng nếu chỉ muốn có những kinh 
nghiệm tốt và không muốn có những kinh nghiệm khó 
chịu xảy ra (cho dù là nhỏ nhất). 


Đừng hành thiền với tâm mong cầu điều gì xảy ra. 
Mong câu điều gì chỉ làm cho tâm thêm căng thắng và 
mệt mỏi. 


Pháp hành sẽ không còn đúng nêu chúng ta cố gắng tạo 
ra kinh nghiệm mà mình mong muôn. Hãy chỉ hay biết 
và quan sát những gì đang xảy ra đúng với bản chất 
của nó. 


Nếu thấy tâm mệt mỏi nghĩa là có sự mất quân bình. 
Việc hành thiền sẽ trở nên khó khăn nếu tâm bị căng 
thắng. Khi tâm hay thân mệt mỏi, hãy kiểm tra xem có 
thái độ chân chánh trong việc quan sát hay không? 


Tâm và thân phải được thoải mái. 

Tâm thiền phải luôn thư giãn và bình an. 

Tâm nhẹ nhàng, rỗng rang sẽ giúp cho việc hảnh thiền 
tốt đẹp. 


a9 SN Àu 
—#££ 


Z~~—=wcYr 








20 | Thé Nào Là Thái Độ Đúng Khi Hành Thiên? 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


Hãy tự hỏi: 
Tâm đang làm gì? 
Đang suy nghĩ hay đang hay biết? 


Đừng cảm thấy bị quấy rây bởi tâm suy nghĩ. 
Hành thiền không phải để ngăn ngừa tâm suy nghĩ, mà 
để nhận ra suy nghĩ khi nó vừa khởi sinh. 


Tâm quan sát có sự hay biết một cách sâu sắc hay chỉ 
hời hợt? 


Không cần loại bỏ phiền não. 

Chỉ cân hay biết, ghi nhận phiền não khi chúng sinh 
khởi, vì mục đích của việc hành thiền là quan sát và học 
hỏi bản chất của phiền não và các hiện tượng diễn ra 
trên tâm và thân. 


Đối tượng không quan trọng. 
Tâm ở đắng sau đang quan sát đối tượng thì quan 
trọng hơn. 


Chỉ khi có đức tin, tỉnh tắn mới sinh khởi. 

Chỉ khi có tinh tấn, niệm sẽ liên tục. 

Chỉ khi niệm liên tục, định mới được thiết lập. 
Chỉ khi định được thiết lập, sự hiểu biết thực sự 
mới đến. . 

Khi sự hiểu biết thực sự đã có, đức tin sẽ được 
tăng trưởng. 


Chỉ quan sát những gì đang xảy ra trong thời khắc 
hiện tại. Ộ : 
Không trở lui vê quá khứ, mà cũng không hướng đên 
tương lai. 





Bảo Trợ Ấn Tổng: Tâm Chánh Đạt (714-445-8995) | Trình Bài: Tĩna Do @ NowFocus.com | 21 


Góp Nhặt 


Khi tâm hiểu được lợi ích của việc thực hành, nó sẽ tìm 
được thời gian và cách thức thích hợp để áp dụng những 
điều đã học được. 


Nếu thấy được rõ ràng sự khác biệt to lớn phẩm chất tâm 
khi có chánh niệm và khi không có chánh niệm, bạn tự 
động muốn duy trì chánh niệm ngày càng nhiều hơn. 


Hãy ghỉ nhớ mục đích của thiền minh sát không phải là 
đề giải thoát bạn khỏi những gì đang xảy ra mà để giúp 
bạn hiểu được cái đang xảy ra. 


Khi xử lý cảm xúc bạn có thể tự hỏi mình bốn câu hỏi. 
Câu hỏi đâu tiên là: “Ki có cảm xúc này, nó làm cho 
thân và tâm tôi tốt lên hay xấu đi? Nó làm cho tôi thoái 
mái hay khó chịu?” Cầu hỏi thứ hai là: “Cảm xúc này ra 
làm sao, nó tiến triển thế nào? ” Câu hỏi thứ 3 là: Tại sao 
tôi có cảm xúc này? ” và câu hỏi thứ 4 là: “Liệu cảm xúc 
nảy có cần thiết hay không? ”. Ngoài ra còn có các cẩu 
hỏi khác như: “A1 đang nôi sân vậy?”, “cơn sân này là 
cái gì?”. Những câu hỏi như vậy sẽ làm cho tâm trở nên 
thích thú, tỉnh thức. . Nhưng đừng đặt ra quá nhiều câu 
hỏi, nó sẽ làm bạn rỗi trí, thường mỗi lần một câu hỏi là 
đủ rồi. 


22 | Góp Nhặt 





Hãy học cách duy trì chánh niệm và định (ức là sự ổn 
định của tâm) trong cuộc sông thường ngày. 


Cái gì làm cho tâm trạo động? Tại sao bạn lại đánh mất 
chánh niệm? Tại sao tâm trở nên háo hức? Có cần thiết 
phải vội vã không? Tìm hiểu khám phá theo cách này sẽ 
giúp bạn sử lý thành thạo hơn các tình huống khó khăn và 
ngăn ngừa được các bất thiện tâm khởi sinh. 


Trong suốt cả ngày cho dù có ở công SỞ hay không, hãy 
tạo thói quen kiêm tra loại cảm xúc phản ứng nào có mặt 
trong tâm mình khi tiếp xúc với mọi người. 


Mỗi khi thích hay không thích khởi sinh tâm sẽ không 
chỉ đơn thuân ghi nhận mà nó cân tự hỏi tại sao thích 
hoặc không thích khởi sinh. Nó sẽ nhận thấy rằng tự bản 
thân đối tượng không phải là xấu hay đẹp, tích cực hay 
tiêu cực mà do sự đánh giá hay định kiến tạo ra đối tượng 
như vậy. 


Khi phát hiện thây có sự đánh giá, bạn cần phải tìm hiểu 
xem: việc đánh giá này dựa trên trí tuệ hay tâm sĩ. Nếu 
đo tâm si, tâm sẽ phản H cùng với tham hoặc sân. Nếu 


`*Z 





Bảo Trợ Ấn Tống: Tâm Chánh Đạt (714-448-8995) | Trình Bài: Tìna Do e NowFoeus.com | 23 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


1ó. 


17. 


18. 


do trí tuệ, tâm sẽ quan sát đối tượng như nó đang hiện 
có và sẽ không có phản ứng, không có việc thích hay 
không thích. 


Trong việc quan sát, chánh tư duy hay thái độ chân chánh 
cần phải đi đầu. 


Nếu quan sát kỹ và ' truy về nguôn gốc của hành động hay 
tâm bắt thiện bạn sẽ thây nó xuât phát từ một trong những 
thói quen bắt thiện ở mức độ vi tế, đó là thói quen mà bạn 
đã có trước đây. 


Khi trí tuệ táng trưởng bạn sẽ càng nhận thây rằng ngay 
cả ước muốn nhìn dù là vô hại nhât thì cũng là bất thiện 
và nó ngăn không cho bạn thấy được sự thật. 


Tự hỏi xem tại sao bạn lại thích một số loại thức ăn nhất 
định nào đó, hãy tìm ra lý do thích đáng đê trả lời cho 
việc tại sao bạn cân ăn những thứ đó. 


Một kỳ vọng cho dù là vi tế nhất cũng làm bóp méo 
bức tranh. 


Bạn cần phải học hỏi từ việc mình đang làm, không chỉ 
ngồi đó và mong chờ kết quả. 


Hãy duy trì việc quan sát tiễn trình khi bị mất hoặc khi 
thiệt lập được chánh niệm và học hỏi từ đó. 


Đối tượng quan sát có thể rất đơn giản và trực tiệp, nhưng 
tuệ giác có được từ sự quan sát đó thì có thể rất sâu. 


Phiên não sẽ không còn lôi vào nêu bạn nhường quyên 
ưu tiên cho trí tuệ. 


24 | Góp Nhặt 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


2 


26. 


J1 


28. 


Phiền não là những ảo thuật gia tài ba nếu bạn không ghi 
nhận sự có mặt của chúng. 


Kinh nghiệm của bạn thì luôn thay đổi, chánh kiến và tà 
kiến luôn đến rồi đi, bạn cần duy trì việc tìm hiểu khám 
phá kinh nghiệm trong từng khoảnh khắc. 


Khi nuôi dưỡng phát triển các thiện tâm thì tự động các 
bắt thiện tâm sẽ bị thay thế. 


Chừng nào bận rộn làm việc thiện bạn sẽ không còn thời 
gian cho việc bắt thiện. 


Chức năng của chánh niệm là ghi nhận mọi hiện tượng 
xảy ra trong tâm. Trí tuệ sẽ quyết định các vẫn đề cần 
được xử lý. 


Bạn cân quan sát lặp đi lặp lại nhiêu lân cùng một vân đê 
nhưng dưới nhiêu góc độ, khía cạnh khác nhau. 


Chỉ khi bạn thực sự muốn biết thì tâm mới trở nên thích 
thú quan sát sự vật hiện tượng. 


Các câu hỏi sẽ tới một cách tự nhiên và đưa ra định hướng 
cho việc tiêp tục quan sát của tâm. 


Suy nghĩ là một hoạt động cần thiết của tâm, nhưng chúng 
ta chớ nên tham gia hoặc chìm đắm vào đó! 


Điều tối quan trọng là nhận biết được giá trị của bản thân 
chánh niệm. Khoảnh khắc có chánh niệm tức là chúng ta 
đã thay thế vô minh băng sự hiểu biết. 





Bảo Trợ Ấn Tổng: Tâm Chánh Đạt (714-445-8995) | Trình Bài: Tĩna Do @ NowFocus.com | J 


29. 


30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


Hiểu biết cái gì đang xảy ra sẽ đem lại sự bình an tĩnh 
lặng cho tâm. 


Chánh tinh tấn hay cô gắng đúng mức chỉ đạt được khi 
có thông tin đúng. 


Cô gắng đạt được mục tiêu hoặc kết quả nhất định là do 
tâm tham thúc đây. Trí tuệ hiêu được các mối quan hệ 
nhân quả và nó sẽ tập trung để thực hiện các điêu kiện 
nhân duyên này. 


Khi sự tỉnh thức yếu đi, đó là dấu hiệu của việc thiếu 
chánh tính tân. 


Hãy cô găng ghi nhận sự khác biệt về mức độ tính tấn cần 
thiệt để duy trì chánh niệm trong các tư thế khác nhau. 
Khi bạn đi thiền hành, tâm khá bận rộn và ghi nhận nhiều 
đối tượng khác nhau. Khi ngồi thiện tâm ít phải làm việc 
hơn, do vậy bạn cần học cách điều chỉnh để duy trì sự 
tỉnh thức trong tư thế này. 


Có gắng làm cho tâm trở nên thích thú hơn trong việc 
quan sá, đó là tinh tấn có trí tuệ. 





26 | Góp Nhặt 


đế: 


3ó. 


đị› 


38. 


39. 


40. 


4I. 


42. 


43. 


A4. 


Nếu sự tò mò muốn hiểu biết không tới một cách tự nhiên 
thì bạn có thê tự đặt ra câu hỏi cho mình. 


Thực hành giống như một người bệnh không phải là đi 
thật chậm, mà tâm lúc này không còn muốn làm bắt kỳ 
điều gì, chỉ quan sát một cách thụ động và chấp nhận mọi 
thứ xảy ra. 


Bạn muốn đưa ra quyết định nhanh hay chính xác? Giữa 
nhanh và đúng liệu cái nào quan trọng hơn? 


Khi còn có thích hoặc không thích hay tâm đang trạo 
động bạn không thê đưa ra được quyết định đúng đẫn. 
Đừng bao giờ đưa ra quyết định chỉ bởi vì bạn thích hoặc 
không thích một cái gì đó. 


Cảm giác thoái mái là khi không còn kỳ vọng và lo âu. 


Khi không có sự hiểu biết thì luôn có kháng cự hay đối 
kháng đối với sự khó chịu. 


Nếu có định samadhi ngay trong thời khắc này thì giới 
của bạn hoàn toản trong sạch. 


Tâm bị hôn trầm do không có sự thích thú quan sát. 


Đừng quan sát đối tượng hay kinh nghiệm đang xảy ra, 
hãy quan sát cái tâm đang ghi nhận đôi tượng hay kinh 
nghiệm đó. 


Nếu bạn thấy mình phản ứng quá mạnh, hãy ghi nhận nó 
và chuyên sang một đối tượng trung lập, ví dụ như hơi 
thở hay cảm thọ trên thân. Khi tâm trở nên định tĩnh, hãy 
trở lại quan sát kinh nghiệm xảy ra. 





Bảo Trợ Ấn Tống: Tâm Chánh Đạt (714-448-8995) | Trình Bài: Tìna Do @ NowFocus.com | 27 


45. 


4ó. 


47. 


48. 


49. 


50. 


51. 


52. 


Số. 


Phẩm chất tâm khi bạn rơi vào giắc ngủ cũng là phẩm 
chất tâm khi bạn thức dậy. Hãy duy trì phẩm chất tâm của 
bạn trong suốt cả ngày. 


Trong giác mơ bạn không thể kiểm soát bất kỳ cái gì và 
các phiên não sẽ tìm được cách đề biêu hiện chính mình. 


Nếu có thê ghi nhận mọi ý nghĩ xảy ra thì bạn sẽ tự động 
ghi nhận được những giâc mơ của mình. 


Không có gì cũ cả, mọi khoảnh khắc đêu hoản toàn tươi 
mới. Cái bạn ghi nhận ngay bây giờ cũng chính là sự ghi 
nhận lân đâu tiên. 


Liệu bạn có ghi nhận được điều mình đang nhận biết cảm 
thọ xảy ra? Đó chính là sự ghi nhận đôi với chánh niệm. 


Lui lại quan sát bạn sẽ thấy tiến trình ghi nhận đang thực 
sự xảy ra một cách tự nhiên. 


Liệu bạn có nhận thây mình có thê nghe mặc dù không 
cần lăng nghe và thấy cái đang xảy ra mặc dù không cần 
chú tâm nhìn? Chỉ khi không làm bất kỳ hành động nào 
chúng ta mới thấy được sự vô vi, tính vô ngã. 


Khi chánh niệm đã có đà bạn không cân làm bât kỳ điêu 
gì cả. Tâm biết cái gì cân phải làm. 


Giả sử bạn đang chánh niệm trên hơi thở và tâm đột nhiên 
phóng đi nơi khác. Liệu bạn sẽ đem tâm trở lại hơi thở 
hay buông xả nó? Đem tâm trở lại hơi thở là do tinh tấn, 
còn buông xả là do Pháp đang vận hành. 


28 | Góp Nhặt 


54. 


» 


56. 


5%» 


58. 


59. 


60. 


61. 


62. 


Nếu chỉ chú tâm trên một đối tượng thì thông tin cần thiết 
không thể thu thập và trí tuệ không thể tăng trưởng. 


Có một sự khác biệt giữa việc hoàn toàn chú tâm vào một 
hoạt động và việc thoải mái ghi nhận hành động đang 
xảy ra. 


Với việc luôn kiểm tra thái độ của mình, bạn sẽ tạo được 
thói quen cho phép mình ghi nhận trạng thái tâm mà bạn 
đang có. Khi thành thục quan sát tâm, bạn sẽ thấy toàn bộ 
bức tranh, chắng hạn như các thái độ đôi tượng, cảm xúc 
và bất kỳ những thay đổi nào xảy ra. 


Đừng có găng làm bất kỳ điều gì cả, thậm chí cũng đừng 
cô găng hành thiền. 


Nếu bạn không chấp nhận tình hình hay khó khăn xảy ra 
thì bạn không thể xem xét giải quyết chúng được. 


Bạn đang cảm nhận cảm xúc hay chỉ ghi nhận cảm xúc 
xảy ra, nói cách khác là bạn đang quan sát khách quan 
hay có sự tham dự vào đó? 


Kỳ vọng cảng lớn thì cơn sân cảng mạnh khi không 
đạt được. 


Nếu mong, muốn một kết quả nào xảy ra thì tâm bạn đã 
sẵn sàng đề lèo lái tình hình. 


Bất cứ khi nào xem xét tìm hiểu vấn đề bạn cần thận 
trọng kiểm tra xem mình có kỳ vọng ở đó hay không. 
Khi nghe hay đọc được một điều gì đó tương tự như kinh 
nghiệm của bạn có được trong lúc hành thiền, bạn có thể 
lý giải kinh nghiệm của mình theo chiều hướng đó. 





Bảo Trợ Ấn Tống: Tâm Chánh Đạt (714-448-8995) | Trình Bài: Tìna Do @ NowFocus.com | 29 


63. 


64. 


65. 


66. 


67. 


68. 


69. 


70. 


Nếu trí tuệ thấy mẫu đen nó cũng hiểu rằng cái đó không 
phải là trắng. Nếu thấy được khô, nó hiểu rằng điều đôi 
nghịch cũng có thể xảy ra và tâm sẽ hướng về cái đó. 


Đừng cô găng loại bỏ ham muôn hãy ghi nhận sự có mặt 
của nó. 


Nếu ham muốn khởi sinh từ một đối tượng cụ thể, bạn 
nên ngừng quan sát đối tượng đó vì nó không phải là đối 
tượng của Pháp mà là đối tượng của sự ham muôn. Đối 
tượng bạn cân quan sát là bản thân sự ham muốn đó. Hãy 
quan sát cảm thọ đi cùng với ham muốn đó. 


Cách chúng ta ứng xử và suy nghĩ bị chỉ phối bởi các ý 
kiến và giá trị mà chúng ta đã chấp nhận trước đây do 
thiếu hiểu biết. Ghi nhận chúng sẽ tạo cho chúng ta CÓ cơ 
hội đánh giá lại và thay thế bằng những cái phù hợp hơn. 


Khi không tập trung vào bất cứ đối tượng nào bạn sẽ ghi 
nhận được tâm. Cũng giống như khi đeo kính mà không 
nhìn vào bất kỳ cái gì bạn sẽ dễ dàng nhận thấy đôi kính 
đang đeo trên mặt. 


Tâm không ở trong thân mà cũng không ở ngoài thân 
nhưng tâm luôn liên hệ với thân. 


Hãy ghi nhận tiến trình của cảm thọ mà không quá tập 
trung vào cảm giác khổ, lạc hay trung tính. 


Chánh niệm thây được các khái niệm, còn sự hiểu biết 
hay trí tuệ sẽ biêt được thực tại. 


30 | Góp Nhặt 


71. 


72. 


73. 


74. 


TiÐy 


Cái gì là động cơ cho suy nghĩ của bạn? hãy ghi nhận ước 
muôn suy nghĩ và cường độ của nó, thử xem nó tan biên 
hay tăng lên. 


Bạn chỉ cân kiêm tra xem chánh niệm có làm việc 
hay không? 


Hãy ghi nhớ rằng suy nghĩ cũng chính là một đối tượng 
giúp chúng ta phát triển chánh niệm, tinh tấn và định. 


74. thì sẽ không có sự hiểu biết. suy nghĩ chỉ dừng lại 
nhưng bạn không thấy được lý do tại sao. Khi trí tuệ hiểu 
vấn đề thì nó sẽ nói cho bạn biết. 


Khi có chánh niệm liên tục đi cùng với thái độ chân chánh 
thì định sẽ phát triển một cách tự nhiên. 








Bảo Trợ Ấn Tống: Tâm Chánh Đạt (714-448-8995) | Trình Bài: Tina Do e NowFoecus.com | 31 


Chánh Niệm "Long Lừng 


loảnh Khác 


Pháp môn này hiện đang được triên khai tại các địa chỉ sau: 


Phap Dang Meditation Corp. 
16805 ]etson Dĩ. 

Spring Hi, FL 34610. USA 

Sư Trí Dũng 

Email: sutridung(hotmail.com 


Phone: 727-856-7840 
Cell: 727-597-2451 


Thiền Viện Phước Sơn 

368 Đôi Lá Giang, Áp Tân Cang 

Xã Phước Tân, Thành Phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai. VN 

Phone: 0613-967237 


0613-967234 
Iebsiie: thienvienphuocson.net 


Chùa Thiên Trúc Tự 
197/11 Đường Phương Thành 
Phường Bình San, Hà Tiên. VN 


Phone: 0773-852993 
Email: thientructu@)yahoo.com 


Shwe On Min Dhammasukha 

Forest Meditation Centre 

Aung Myay Tharyar Street, Kone Talabaung Villase 
Mingarlardon Township, Htauk Kyant 

P.O-11022, Yangon, Myanamar 


Email: sShweoomindskt()gmail.com 
utivara(@gmail.com 
Jebsiie: http://sayadawutejaniya.org 


